
Cộng Đoàn Lời Chúa 
Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ 

Xóm 4 - Nghi Phủ - Tp. Vinh - Nghệ An. 

ĐT: 02383 517 286. Email: tiiuasaitongdo@gmail.com 
Website: http://msavietnam.org/ 

THÔNG BÁO TUYỂN ƠN GỌI 
NIÊN KHÓA 2017-2018 


Kỉnh gửi quỷ Cha, quỷ Phụ huynh và các hạn trẻ! 

Để cổ vỡ ơn gọi cho Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ tại Việt Nam, Cộng Đoàn Lời 
Chúa chủng con trân trọng thông báo đến quý Cha, quý Phụ huynh cùng các bạn trẻ về việc 
tuyên sinh và thâu nhận ơn gọi niên khóa 2017-2018, với những nội dung như sau: 

1. Điều kiện chung: 

- ứng sinh: Là nam thanh niên Công Giáo, cỏ thiện chí ngay lành; 

- Có sức khỏe và tinh thần tốt, không mắc siêu vi B và các bệnh di truyền, truyền nhiễm nguy 
hiểm; 

- Yêu mến Lời Chúa, vui thích đời sống Cộng đoàn và hoạt động Tông đồ truyền giáo. 

2. ơn gọi Lỉnh mục: 

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; tiếng Anh tương đương trình độ B. 

- Tuổi: Từ 21 đển 32 tuổi. 

3. ơn gọi Tu huynh: 

- Tốt nghiệp Trung cấp, Phổ thông Trung học (Cấp UI); tiếng Anh tương đương trình độ A. 

- Tuổi: Từ 19 đến 32 tuổi. 

4. Hồ Stf gồm có: 

- 01 đơn xin dự thi (viết tay, ký tên và ệhi rõ địa chỉ, email, số điện thoại); 

-01 bản phôtô Bằng tốt nghiệp (cao nhất) vả Bảng điểm. 

5. Nơi nhận hổ sơ, địa điểm vả thời gian thi: 1 

- Nơi nhận hồ sơ và địa điềm thi: Cộng Đoản Lời Chúa, Xóm 4, Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An. 
(có thê gừi Hồ sơ qua email: tiHK isaik.muiio^icmall.com ) 

- Thời gian nhận ho sơ: Từ ngày 6/6/2017 đến 13/7/2017. 

- Thời gian thi: Thứ 7, ngày 15/7/2017 

8h00’ - 10h00’: Thi môn Việt văn (tự luận). 

10h30’- 1 lh30’: Thi môn Anh văn (trắc nghiệm và dịch). 

12h00’ - 14h00’: Cơm trưa và nghỉ trưa 
14h30’“ 17h00’: Phỏng vẩn về ý hướng tu trì. 

- Những người trúng tuyển sẽ được thông báo trực tiếp (sau 1 tuần) và trước khi gia nhập Cộng 
Đoàn, ứng sinh sẽ được hướng dẫn để làm những thủ tục giấy tờ cần thiết. 

Kính mong quý Cha, quý Phụ huynh khích lệ và tạo điều kiện cho các bạn trẻ thiện chí đáp 
lại tiếng Chúa mời gọi và quảng đại dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội như lòng Chúa mong 
muốn. 

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Cha và quý vị! 

năm 201 7. 



* Ghi chủ : Đối với những ứng sinh ở xa, nếu cần chỗ ăn, nghỉ và đưa đón từ các bến xe tới Cộng Đoàn, cũng 
như những thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại: 0978 053 171 và 0238J3 517 286. 


